Người ký: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn 
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ 


Thời gian ký: 20.10.2021 15:20:35 +07:00 
CHINHPHIULI.VN 


4 CÔNG BÁO/Số 857 + 8§58/Ngày 21-10-2021 


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 12/2021/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021 
THÔNG TƯ 


Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thuộc thẩm quyền 
quản lý của Bộ Lao động - Thương bỉnh và Xã hội 


Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chỉnh 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, 

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động 
kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan 
trắc môi trường lao động; 

Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chỉnh 
phủ sửa đổi, bồ sung các Nghị định liên quan đến điểu kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương 
bình và Xã hội; 

Theo đê nghị của Cục trưởng Cục Án toàn lao động; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội ban hành Thông tư ban hành 
quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thuộc thẩm quyên quản lý của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 1. Tên và ký hiệu của quy trình kiểm định 

Ban hành kèm theo Thông tư này quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang 
máy thuộc thâm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ký 
hiệu: QTKĐ: 02-2021/BLĐTBXH. 


CÔNG BÁO/Số 857 + 858/Ngày 21-10-2021 5 


Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng I1 năm 2021. 

2. Các quy trình kiểm định số QTKĐ: 21-2016/BLĐTBXH Quy trình kiểm 
định kỹ thuật an toàn thang máy điện, QTKĐ: 22-2016/BLĐTBXH Quy trình kiểm 
định kỹ thuật an toàn thang thủy lực và QFKĐ: 24-2016/BLĐTBXH Quy trình 
kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện không có phòng máy ban hành kèm 
theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hết hiệu lực kê từ ngày Thông tư này 
có hiệu lực. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tô chức, 
cá nhân phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn, 
giải quyết./. 


KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 


Lê Văn Thanh 


6 CÔNG BÁO/Số 857 + 8§58/Ngày 21-10-2021 


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VÀ XÃ HỌI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


QUY TRÌNH 
KIÊM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THANG MÁY THUỘC THÂM 
QUYÉN QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
KÝ HIỆU QTKĐ: 02-2021/BLĐTBXH 
(Kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội) 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an 
toàn lần đầu, định kỳ, bất thường đối với các thang máy chở người hoặc chở người 
và hàng vận hành bằng dẫn động ma sát, cưỡng bức hoặc dẫn động thủy lực, phục 
vụ những tầng dừng xác định, có cabin được thiết kế chở người hoặc người và 
hàng được treo bằng cáp, xích hoặc được nâng bằng xi lanh - pít tông và chuyên 
động giữa các ray dẫn hướng có góc nghiêng so với phương thắng đứng không 
vượt quá 15” được quy định tại QCVN 02:2019/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy (sau đây viết tắt là QCVN 02:2019) 
ban hành kèm theo Thông tư số 42/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và QCVN 32:2018/BLĐTBXH 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy gia đình (sau 
đây viết tắt là QCVN 32:2018) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày l2 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội. 

Đối với thang máy lắp đặt tại các công trình mà có tải liệu chứng minh đã 
được thâm định thiết kế và cấp phép xây dựng trước ngày QCVN 02:2019 có hiệu 
lực hoặc thang máy lắp đặt tại các tòa nhà đang sử dụng, do sự hạn chế của kết cấu 
tòa nhà, một số yêu cầu của quy chuẩn nêu trên không thể đáp ứng được thì tổ 
chức kiểm định căn cứ vào các chỉ tiêu tương ứng quy định tại Tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN 6396-21:2020 (EN 8§1-21:2018) để làm cơ sở đánh giá tình trạng kỹ 


thuật an toàn của thang máy. 


CÔNG BÁO/Số 857 + 858/Ngày 21-10-2021 7 


2. Quy trình này không áp dụng đối với các loại thang máy: 

a) Có hệ thống dẫn động khác với các hệ thống đề cập ở khoản 1 Điều 1 Quy 
trình này; 

b) Có tốc độ định mức < 0,15 m⁄s; 

c) Thang máy thủy lực có tốc độ định mức vượt quá I m/s hoặc các thang máy 
thủy lực nếu chỉnh đặt van giảm áp vượt quá 50 MPa; 

d) Thang máy lắp đặt với mục đích sử dụng đề chở hàng; 

đ) Các thiết bị nâng, dạng guồng, thang máy ở mỏ, thang máy sân khấu, các 
thiết bị nâng gầu tự động, thùng nâng, máy nâng và tời nâng cho công trường của 
các tòa nhà và tòa nhà công cộng, tời nâng trên tàu thủy, giàn nâng thăm dò hoặc 
khoan trên biên, thiết bị xây dựng và bảo dưỡng hoặc thang máy ở các tuabin gió. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (sau đây gọi là 
tổ chức kiểm định). 

2. Các kiêm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. 

3. Các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, sở hữu thang máy (sau đây gọi là 
CƠ SỞ). 

4. Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Tài liệu viện dẫn 

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy số hiệu 
QCVN 02:2019/BLĐTBXH ban hành kèm theo Thông tư số 42/2019/TT- 
BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương bình và Xã 
hội (sau đây gọi là QCVN 02:2019/BLĐTBXH). 

2. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy gia 
đình số hiệu QCVN 32:2018/BLĐTBXH ban hành kèm theo Thông tư số 
15⁄2018/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội (sau đây gọi là QCVN 32:2018/BLĐTBXH). 


h CÔNG BÁO/Số 857 + 8§58/Ngày 21-10-2021 


3. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-20:2017 (EN §I1-20:2014) Yêu cầu an 
toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng Phần 20: 
Thang máy chở người và thang máy chở người và hàng được công bố theo Quyết 
định số 3945/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ (sau đây gọi là TCVN 6396-20:2017). 

4. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-50:2017 (EN §I1-50:2014) Yêu cầu an 
toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng Phần 50: Yêu 
cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận thang máy được 
công bố theo Quyết định số 3945/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi là TCVN 6396-50:2017). 

5. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-21:2020 (EN §1-21:2018) Yêu cầu an 
toàn về cầu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 21: 
Thang máy mới chở người, thang máy mới chở người và hàng trong các tòa nhà 
đang sử dụng được công bố theo Quyết định số 3215/QĐ-BKHCN ngày I9 
tháng II năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi là TCVN 6396- 
21:2020). 

6. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho 
các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung công bố năm 2012 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ (sau đây gọi là TCVN 9358:2012). 

7. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7550:2005 (ISO 4344:2004) Cáp thép dùng cho 
thang máy - Yêu cầu tối thiêu được công bố theo Quyết định số 2732/QĐ-BKHCN 
ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi là TCVN 
7550:2005). 

8. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6904:2001 Thang máy - Phương pháp thử - Các 
yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt được công bố theo Quyết định số 2376/QĐÐ- 
BKHCN ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi 
là TCVN 6904:2001). 

9. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6905:2001 Thang máy thủy lực - Phương pháp 


thử các yêu câu an toàn về câu tạo và lặp đặt được công bô theo Quyêt định 


CÔNG BÁO/Số 857 + 858/Ngày 21-10-2021 9 


số 2376/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ 
(sau đây gọi là TCVN 6905:2001). 

Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện 
dẫn tại Quy trình kiêm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo 
quy định tại văn bản mới nhất. 

Điều 4. Thuật ngữ và định nghĩa 

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu 
trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau: 

1. Thang máy là thiết bị nâng phục vụ những tầng dừng xác định, có cabin với 
kích thước và kết cầu thích hợp để chở người và chở hàng, di chuyển theo các ray 
dẫn hướng thăng đứng hoặc nghiêng không quá 15” so với phương thăng đứng. 

2. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật 
an toàn thang máy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn 
sau khi thang máy lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng. 

3. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật 
an toàn của thang máy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an 
toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước. 

4. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ 
thuật an toàn thang máy theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ 
thuật khi: 

a) Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo quan trọng có ảnh hưởng tới tình trạng 
kỹ thuật an toàn của thang máy. Các vẫn đề sau được xem là sửa chữa quan trọng: 

- Sửa chữa làm thay đổi so với thiết kế của nhà sản xuất liên quan đến: 

+ Tốc độ định mức; 

+ Tải trọng định mức; 

+ Kích thước cabnm; 


+ Hành trình. 


10 CÔNG BÁO/Số 857 + 8§58/Ngày 21-10-2021 


- Thay đối hoặc thay thế: 


+ Loại thiết bị khóa (việc thay thế một thiết bị khóa bằng một thiết bị cùng loại 


không được xem là sự thay đổi quan trọng); 
+ Hệ thống điều khiễn; 
+ Cáp dẫn động thang máy; 
+ Ray dẫn hướng; 
+ Loại cửa (hoặc thêm một hay nhiều cửa cabin hoặc cửa tầng); 
+ Máy dẫn động hoặc puli máy dẫn động; 
+ Bộ khống chế vượt tốc; 
+ Bộ giảm chấn; 
+ Bộ hãm an toàn; 
+ Thiết bị bảo vệ cabin di chuyển không định trước; 
+ Thiết bị hãm; 
+ Kích, Xilanh - pittông; 
+ Van giảm áp; 
+ Van ngắt; 
+ Van hạn áp/van một chiều; 
+ Thiết bị cơ khí ngăn cabin di chuyên; 
+ Thiết bị cơ khí làm dừng cabin; 
+ Bệ làm việc; 
+ Thiết bị cơ khí để chặn cabin hoặc các chốt chặn di động; 
+ Các thiết bị cho hoạt động khẩn cấp và cứu hộ. 


Lưu ý: Các hạng mục, thiết bị thay đổi hoặc thay thế phải có đặc tính, thông số 


kỹ thuật tương đương với thiết kế của nhà sản xuất thang máy. 


b) Khi có yêu câu của cơ sở hoặc cơ quan có thâm quyên. 


CÔNG BÁO/Số 857 + 858/Ngày 21-10-2021 11 


Điều 5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định 

1. Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải được kiểm định, hiệu chuẩn 
theo quy định. Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định gồm: 

a) Tốc độ kế (máy đo tốc độ); 

b) Thiết bị đo khoảng cách; 

c) Dụng cụ phương tiện kiêm tra kích thước hình học; 

đ) Thiết bị đo nhiệt độ; 

đ) Thiết bị đo cường độ ánh sáng: 

e) Thiết bị đo điện trở cách điện; 

ø) Thiết bị đo điện trở tiếp địa; 

h) Thiết bị đo điện vạn năng: 

1) Ampe kìm; 

k) Máy thủy bình (nếu cần). 

2. Độ chính xác của các dụng cụ đo cho phép thực hiện các phép đo có độ sai 
lệch như sau, trừ khi có yêu cầu cụ thê khác: 

a) + 1% đối với khối lượng, lực, khoảng cách, tốc độ: 

b) + 2% đối với gia tốc, gia tốc hãm; 

c) + 5% đối với điện áp, dòng điện; 

đ) + 5% đối với nhiệt độ; 

đ) + 2,5% đối với lưu lượng: 

e) + 1% đối với áp suất P < 200 kPa; 

ø) + 5% đối với áp suất P > 200 kPa. 

3. Các thiết bị, dụng cụ dùng để kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy là 
phương tiện đo phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đo lường. 

Điều 6. Điều kiện kiểm định 


Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây: 


l2 CÔNG BÁO/Số 857 + 858/Ngày 21-10-2021 


1. Thang máy phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiêm định; 

2. Hồ sơ kỹ thuật của thang máy phải đầy đủ; 

3. Các yêu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết 
quả kiểm định; 

4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành 
thang máy. 

Điều 7. Chuẩn bị kiểm định 

1. Tổ chức kiểm định và Cơ sở đề nghị kiểm định cùng phối hợp: Thống nhất 
kế hoạch kiêm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham 
gia, chứng kiến kiểm định. 

2. Cơ sở đề nghị kiểm định: Chuẩn bị hồ sơ, lý lịch và các tài liệu có liên quan 
đến thang máy được nêu tại khoản I Điều § quy trình này. 

3. Tổ chức kiểm định và Cơ sở đề nghị kiểm định cùng phối hợp: Thống nhất 
thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn; Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện 
bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định. 

Điều 8. Các bước kiểm định 

Khi thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy, kiểm định viên phải thực 
hiện lần lượt theo các bước kiểm định dưới đây, bước kiểm định tiếp theo chỉ được 
tiến hành khi kết quả kiểm định ở bước trước đó đạt yêu cầu. Các bước kiểm định 
bao gồm: 

1. Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thang máy 

a) Lý lịch thang máy: Đánh giá theo các điểm 3.1.1 và 3.4.2 QCVN 02:2019. 

b) Giấy chứng nhận hợp quy: Đánh giá theo điểm 3.1.2 QCVN 02:2019 (kiếm 
tra đối với trường hợp kiểm định lần đầu). 

c) Giấy chứng nhận kiểm định, biên bản kiểm định đã được cấp (không kiểm 
tra đối với trường hợp kiểm định lần đầu). 

đ) Hồ sơ bảo trì: Đánh giá theo các điểm 3.5.1, 3.5.2.5 và 3.5.3.3 QCVN 
02:2019. 


CÔNG BÁO/Số 857 + 858/Ngày 21-10-2021 13 


đ) Hồ sơ bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế (nếu có): Đánh giá theo điểm 3.5.2.5 
QCVN 02:2019. 

e) Hồ sơ thiết kế, hoàn công xây dựng giếng thang (kiểm tra đối với thang máy 
lắp đặt, kiếm định lần đầu): Đánh giá nội dung của hồ sơ theo các khoản 2.1.1.1 1, 


2.1.1.12, 2.1.1.13, 2.1.1.14, 2.1.1.15 và 2.1.1.16 QCVN 02:2019. 
2. Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài 


a) Kiểm tra tính đầy đủ và đồng bộ của thang máy, Đánh giá theo điểm 3.2 
TCVN 6904:2001 đối với thang máy điện hoặc theo khoản 3.2 TCVN 6905:2001 
đối với thang máy thủy lực; sự chính xác giữa hồ sơ của nhà chế tạo, lắp đặt so với 


thực tế (về các thông số, chỉ tiêu kỹ thuật, nhãn hiệu). 


b) Kiêm tra sự chính xác giữa hô sơ của nhà chê tạo, lăp đặt so với thực tê 


(về các thông số, chỉ tiêu kỹ thuật, nhãn hiệu). 
c) Kiểm tra các khuyết tật, biến dạng của các bộ phận, cụm máy (nếu có). 
d) Kiểm tra, khám xét tình trạng kỹ thuật của bộ phận, cụm máy. 


đ) Kiểm tra việc bố trí các bảng điện, công tắc điện trong buồng máy; đường 
điện từ bảng điện chính đến tủ điện, từ tủ điện đến các bộ phận máy, các thiết bị 
giới hạn hành trình. 


e) Kiểm tra khung đối trọng, tình hình lắp các phiến đối trọng trong khung, 


việc cô định các phiến trong khung. 
ø) Kiểm tra puli, đối trọng kéo cáp bộ khống chế vượt tốc: 
+ Tình trạng khớp quay giá đỡ đối trọng; 
+ Bảo vệ pull; 
+ Thiết bị kiểm soát độ chủng cáp. 
h) Kiểm tra các puli dẫn cáp, hướng cáp, che chắn bảo vệ. 


1) Kiêm tra các đâu cô định cáp cả phía cabin và phía đôi trọng. 


14 CÔNG BÁO/Số 857 + 8§58/Ngày 21-10-2021 


k) Kiểm tra tổng thê về môi trường, điều kiện hoạt động của thang máy. 

Đánh giá: Kết quả kiểm tra đạt yêu cầu khi thang máy có đầy đủ và đồng bộ 
các chỉ tiết, bộ phận cấu thành theo quy định, được lắp đặt theo đúng thiết kế của 
nhà sản xuất thang máy, không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật hay hiện tượng 
bất thường và đáp ứng các yêu cầu tại khoản này. 

3. Bước 3: Kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật các bộ phận, chi tiết của 
thang máy 

Việc kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của thang máy phải được kiểm định 
viên thực hiện đầy đủ theo các nội dung dưới đây: 

a) Kiểm tra giếng thang 

- Kiểm tra các thiết bị phải có trong giếng thang: Đánh giá theo điểm 2.1.1.6 
QCVN 02:2019. 

- Kiểm tra các thiết bị khác lắp đặt trong giếng thang: Đánh giá theo điểm 2.1.1.2 
QCVN 02:2019. 

- Kiểm tra môi trường hồ thang: Vệ sinh đáy hố, thắm nước, chiếu sáng: Đánh 
giá theo điểm 2.1.1.16 QCVN 02:2019. 

- Kiểm tra việc bao che giếng thang: Đánh giá theo các điểm 2.I.1.11, 2.1.4.6, 2.1.4.7 
và 2.1.4.8 QCVN 02:2019. 

- Kiểm tra các cửa cứu hộ, cửa kiểm tra: Đánh giá theo điểm 2.1.3 QCVN 02:2019. 

- Khoảng cách theo phương ngang giữa bề mặt bên trong của vách giếng 
thang và ngưỡng cửa, khung cửa cabin hoặc mép ngoài cửa lùa: Đánh giá theo 
các điểm 2.1.4.7, 2.2.10, 2.2.11 và 2.2.12 QCVN 02:2019. 

- Kiểm tra thiết bị kiểm soát đóng mở cửa tầng: kiểm tra tình trạng kỹ thuật, sự 
liên động của khóa cơ khí và tiếp điểm điện: Đánh giá theo các điểm 2.2.8 và 2.2.19.3 
QCVN 02:2019. 


- Chiếu sáng giếng thang: Đánh giá theo điểm 2.1.1.5 QCVN 02:2019. 


CÔNG BÁO/Số 857 + 858/Ngày 21-10-2021 15 


- Thông gió giếng thang: Đánh giá theo điểm 2.1.1.4 QCVN 02:2019. 

- Kích thước thông thủy của cửa tầng: Đánh giá theo các điểm 2.2.5 và 2.2.6 
QCVN 02:2019. 

- Không gian lánh nạn ở đỉnh giếng thang: Đánh giá theo các điểm 2.1.4.10 
và 2.1.4.12 QCVN 02:2019. Đối với thang máy gia đình, đánh giá theo điểm 3.3.1 
QCVN 32:2018. 

- Không gian lánh nạn ở hồ giếng thang: Đánh giá theo các điểm 2.1.4.11 
và 2.1.4.12 QCVN 02:2019. Đối với thang máy gia đình, đánh giá theo điểm 3.3.2 
QCVN 32:2018. 

- Lỗi vào giếng thang: Đánh giá theo điểm 2.1.2 QCVN 02:2019. 

- Kiểm tra bộ giảm chấn: Đánh giá theo điểm 2.7 QCVN 02:2019. 

b) Buông máy và các thiết bị bên trong buồng máy (không áp dụng đối với các 
thang không có buồng máy). 

- Kiểm tra buồng máy và các thiết bị trong buồng máy: Đánh giá theo điểm 2.1.1.2 
QCVN 02:2019. 

- Kiểm tra lỗi vào buồng máy, các cao trình trong buồng máy lan can, cầu 
thang): Đánh giá theo điểm 2.1.2.4 QCVN 02:2019. 

- Kiểm tra vị trí lắp đặt các cụm máy, tủ điện, đo đạc các khoảng cách an toản 
giữa chúng và với các kết cầu xây dựng trong buông máy: Đánh giá theo điểm 2.9 
QCVN 02:2019. 

- Kiểm tra môi trường trong buông máy (nhiệt độ, chiếu sáng, thông gió): 
Nhiệt độ bên trong buồng máy phải duy trì trong khoảng từ +5°C đến +40°C. Đối 
với thông gió và chiếu sáng, đánh giá theo các điểm 2.1.1.4 và 2.1.1.16 QCVN 
02:2019. 

- Kiểm tra cửa ra vào buồng máy: Cánh cửa - khóa cửa, đánh giá theo các 
điểm 2.1.3.2.1 và 2.1.3.3 QCVN 02:2019. 

- Chiếu sáng buồng máy: Đánh giá theo các điểm 2.1.1.5.4 và 2.1.2.2 QCVN 
02:2019. 


l6 CÔNG BÁO/Số 857 + 8§58/Ngày 21-10-2021 


c) Cabin và các thiết bị bên trong cabin 

- Kích thước thông thủy của cửa cabin: Đánh giá theo các điểm 2.2.5 và 2.2.6 
QCVN 02:2019. 

- Chiều cao thông thủy trong lòng cabin: Đánh giá theo điểm 2.3.1 QCVN 02:20109. 

- Tải định mức và diện tích tối đa của cabin: Đánh giá theo các điểm 2.3.2 và 2.3.3 
QCVN 02:2019. 

- Bảng hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn xử lý sự cố thang máy: Đánh giá theo 
điểm 2.3.5.4 QCVN 02:2019. 

- Số điện thoại liên lạc với người có trách nhiệm: Đánh giá theo điểm 2.3.5.5 
QCVN 02:2019. 

- Hệ thống liên lạc khẩn cấp. 

- Kiểm tra cửa thoát hiểm trên nóc cabin: Đánh giá theo điểm 2.3.10 QCVN 
02:2019. 

- Kiểm tra khoảng cách an toàn giữa cabin và đối trọng kế cả các phần nhô ra 
của 2 bộ phận trên không nhỏ hơn 0,05 m. 

- Kiểm tra thiết bị điện an toàn kiểm soát trạng thái đóng mở cửa cabin: Đánh 
giá theo các điểm 2.2.17; 2.2.18; 2.2.19; 2.2.20; 2.2.24; 2.2.27 và 2.2.28 QCVN 
02:2019. 


- Kiểm tra khe hở giữa 2 cánh cửa cabin, khe hở giữa cánh cửa và khung 
cabin: Đánh giá theo điểm 5.3.1.4 TCVN 6396-20:2017. 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật và hoạt động của thiết bị chống kẹt cửa: Đánh 
giá theo các điểm 2.2.17; 2.2.18; 2.2.19 và 2.2.20 QCVN 02:2019. 

- Kiểm tra khoảng cách an toàn theo phương ngang giữa ngưỡng cửa cabin và 
ngưỡng cửa tầng (giá trị này không lớn hơn 35 mm). 

- Thiết bị báo quá tải: Đánh giá theo điểm 2.10.6.I QCVN 02:2019. 

- Hiển thị dừng tầng, độ chính xác dừng tầng: Đánh giá theo các điểm 
2.3.4.4.1, 2.10.3 và 2.10.4 QCVN 02:2019. 


CÔNG BÁO/Số 857 + 858/Ngày 21-10-2021 li 


- Khóa cửa: Đánh giá theo điểm 2.2.14 QCVN 02:2019. 

- Chiếu sáng cabin: Đánh giá theo các điểm 2.2.21 và 2.3.14 QCVN 02:2019. 

- Thông gió: Đánh giá theo điểm 2.3.13 QCVN 02:2019. 

d) Thiết bị bảo vệ phòng ngừa cabin vượt tốc 

- Bộ khống chế vượt tốc: 

+ Trên bộ khống chế vượt tốc phải ghi đầy đủ thông số: Tốc độ hoạt động 
tương ứng với tốc độ thiết kế của thang máy, năm chế tạo và nhà chế tạo. 

+ Trên bộ khống chế vượt tốc phải đánh dấu chiều quay tương ứng với chiều 
hoạt động của bộ hãm an toàn. 

+ Kiểm tra tình trạng làm việc của bộ khống chế vượt tốc. 

+ Đối với thang kiểm định lần đầu, bộ phận khống chế vượt tốc phải còn 
nguyên kẹp chì của nhà sản xuất. Khi thang máy đưa vào sử dụng, nếu thiết bị phải 
căn chỉnh thì phải được ghi chép lại đầy đủ việc căn chỉnh vào nhật ký bảo trì bảo 
dưỡng và người căn chỉnh phải ký, ghi rõ họ tên chịu trách nhiệm về công việc căn 
chỉnh này. 

+ Tiếp điểm điện an toàn của bộ khống chế vượt tốc phải thường đóng khi 
thang hoạt động, khi tiếp điểm điện ngắt thang máy phải dừng hoạt động. 

- Bộ hãm an toàn: Đánh giá theo các điểm 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.0 
và 2.5.10 QCVN 02:2019. 

- Cáp thép: 

+ Đánh giá theo điểm 2.5.I 1 QCVN 02:2019. 

+ Đối với các cáp không đạt yêu cầu, phải được đánh giá và loại bỏ căn cứ vào 
quy định tại Phụ lục E TCVN 7550:2005. 

đ) Đối trọng và khối lượng cân băng, kết cấu treo, kết cấu bù và phương tiện 
bảo vệ có liên quan. 

- Thiết bị treo cabin, đối trọng hay khối lượng cân bằng: Đánh giá theo các 
điểm 2.4.2 và 2.4.4 QCVN 02:2019. 


18 CÔNG BÁO/Số 857 + 8§58/Ngày 21-10-2021 


- Puli máy dẫn động, puli đổi hướng: Đánh giá theo các điểm 2.4.3, 2.4.13 và 2.4.15 
QCVN 02:2019. 

e) Máy dẫn động và các thiết bị kết hợp 

- Máy dẫn động và phương pháp dẫn động: Đánh giá theo điểm 2.8.11 QCVN 
02:2019 đối với thang máy điện hoặc điểm 2.8.15 QCVN 02:2019 đối với thang 
máy thủy lực. 

- Hệ thống phanh (tình trạng kỹ thuật của phanh, má phanh, lò xo phanh): 
Đánh giá theo điểm 2.8.3 QCVN 02:2019. 

ø) Hệ thống điều khiến, thiết bị an toàn 

- Kiểm tra các thiết bị điện: Đánh giá theo điểm 2.9 QCVN 02:2019. 

- Kiểm tra hệ thống điều khiển và các công tắc cực hạn: Đánh giá theo điểm 2.10 
QCVN 02:2019. 

h) Ray dẫn hướng: Đánh giá theo điểm 2.6 QCVN 02:2019. 

¡ Hệ thống cứu hộ 

- Cứu hộ bằng tay: Đánh giá theo điểm 2. 1 1.1.1 QCVN 02:2019. 

- Cứu hộ bằng điện: Đánh giá theo điểm 2.1 1.1.2 QCVN 02:2019. 

- Quy trình cứu hộ: Đánh giá theo điểm 2. 1 1.1.4 QCVN 02:2019. 

k) Điện trở cách điện, điện trở nối đất 

- Điện trở cách điện: Đánh giá theo Bảng 16 TCVN 6396-20:2017. 

- Kiểm tra kết quả đo điện trở nói đất: < 4O (theo TCVN 9358:2012). 

4. Bước 4: Thử vận hành thang máy 

a) Thử không tải: 

Cho thang máy hoạt động, cabin lên xuống 3 chu kỳ, quan sát sự hoạt động 
của các bộ phận. 

ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ: Kết quả đạt yêu cầu khi thiết bị hoạt động theo đúng 
tính năng thiết kế, không phát hiện các hiện tượng bất thường. 


CÔNG BÁO/Số 857 + 858/Ngày 21-10-2021 


19 


b) Thử tải động ở hình thức 100% tải định mức: 


Chất tải đều trên sàn cabin, cho thang hoạt động ở vận tốc định mức và kiểm 


tra các thông sô sau đây: 


Thang máy điện 


Thang máy thủy lực 


- Đo dòng điện động cơ thang máy: 
Đánh giá và so sánh với thông số kỹ 
thuật nhà sản xuất công bó và hồ sơ lý 
lịch của thiết bị (dòng điện không 
được vượt quá dòng định mức của 
động cơ). 

- Đo vận tốc cabin: Đánh giá và so 
sánh với hồ sơ lý lịch của thiết bị. 
(không quá 5% tốc độ định mức). 

- Đo độ chính xác dừng tại các tầng 
phục vụ, đánh giá theo các điểm 2.3.4.4. 
và 2.10.4 QCVN 02:2019. 

- Thử bộ hãm an toàn cabin (đối với 
bộ hãm an toàn tức thời hoặc hãm an 
toàn tức thời có giảm chấn): Thử với 
tốc độ chạy kiểm tra, phương pháp thử 
và đánh giá theo điểm 4.2.3.1.2 TCVN 
6904:2001. 


- Đo dòng điện động cơ bơm chính: 
Đánh giá và so sánh với thông số kỹ 
thuật nhà sản xuất công bồ và hồ sơ lý 
lịch của thiết bị (đòng điện không được 
vượt quá dòng định mức của động co). 

- Đo vận tốc cabin: Đánh giá và so sánh 
với hồ sơ lý lịch của thiết bị. 

- Đo độ chính xác dừng tại các tầng 
phục vụ, đánh giá theo điểm 2.10.4 
QCVN 02:2019. 

- Thử van ngắt: Phương pháp thử và 
đánh giá theo điểm 4.26 TCVN 
6905:2001. 

- Thử van hãm: Phương pháp thử và 
đánh giá theo điểm 4.27 TCVN 
6905:2001. 

- Thử trôi tầng: Phương pháp thử và 
đánh giá theo điểm 4.29 TCVN 
6905:2001. 

- Thử thiết bị điện chống trôi tầng: 
Phương pháp thử và đánh giá theo điểm 
4.2.10 TCVN 6905:2001. 

- Thử phanh hãm an toàn: Phương pháp 
thử và đánh giá theo điểm 4.2.2.1 
TCVN 6905: 2001. 


và đáp ứng các yêu câu nêu trên 


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi thang máy hoạt động đúng tính năng thiết kế 


20 CÔNG BÁO/Số 857 + 8§58/Ngày 21-10-2021 


c) Thử tải động ở hình thức 125% tải định mức: 


Chất tải 125% định mức dàn đều trên sản cabin tại điểm dừng trên cùng, cho 
thang chạy xuống và kiểm tra: 


Đối với thang máy điện Đối với thang máy thủy lực 


- Phanh điện từ: Phương pháp thử và đánh | - Thử thiết bị chèn: Phương pháp 
giá theo điểm 4.2.1 TCVN 6904: 2001. | thử và đánh giá theo điểm 4.2.3 
- Bộ hãm an toàn cabin: Thử với tốc độ | TCVN 6905:2001. 

dưới tốc độ định mức (đối với bộ hãm an | - Thử thiết bị chặn: Phương pháp 
toàn êm), phương pháp thử và đánh giá | thử và đánh giá theo điểm 4.2.4 
theo điểm 4.2.3.1.2 TCVN 6904:2001. TCVN 6905:2001. 

- Thử khả năng kéo: Phương pháp thử và 
đánh giá theo điểm 4.2.4 TCVN 6904:2001. 


Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi trong quá trình kiểm tra không phát hiện hư 
hỏng hoặc khuyết tật khác, thang hoạt động đúng tính năng thiết kế và đáp ứng 


các yêu câu nêu trên. 


d) Thử bộ cứu hộ: 
Đối với thang máy điện Đối với thang máy thủy lực 
Đánh giá theo điểm 4.2.6 TCVN | Khi cabin đầy tải: 
6904:2001. - Di chuyền cabin đi xuống: Kiểm tra 


van thao tác bằng tay, mở van xả để 
hạ cabin xuống tầng gần nhất để người 
có thể ra ngoài. 

- DI chuyên cabin đi lên (thang máy 
có bộ hãm an toàn hoặc thiết bị chèn): 
Kiểm tra bơm tay, kích bơm tay để di 


chuyên cabin đi lên. 


đ) Thử thiết bị báo động cứu hộ: 


Đối với thang máy điện Đối với thang máy thủy lực 
Đánh giá theo điểm 4.27 TCVN | Đánh giá theo điểm 4.212 TCVN 
6904:2001 6905:2001 


CÔNG BÁO/Số 857 + 858/Ngày 21-10-2021 ĐI) 


e) Kiểm tra thiết bị hạn chế quá tải: Đánh giá theo điểm 2.8.3.2.4 QCVN 02:2019. 

ø) Thử bộ hãm an toàn đối trọng (nếu có): Phương pháp thử và Đánh giá theo 
điểm 4.2.3.2 TCVN 6904:2001. 

h) Thử bộ giảm chấn: Phương pháp thử và Đánh giá theo điểm 4.2.5 TCVN 
6904:2001. 

¡) Thử áp suất: Phương pháp thử và đánh giá theo điểm 4.2.8 TCVN 6905:2001 
(áp dụng đôi với thang máy thủy lực). 

k) Thử các chương trình hoạt động đặc biệt của thang máy (nếu có): 

- Hình thức hoạt động của thang máy khi có sự cố: hỏa hoạn, động đất; 

- Hình thức chạy ưu tiên. 

 ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ: Kết quả kiểm tra đạt yêu cầu khi thang máy có đầy 
đủ và đông bộ các chi tiệt, bộ phận câu thành theo quy định, được lắp đặt theo 
đúng thiệt kê, không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật hay hiện tượng bât thường 
và đáp ứng các yêu câu tại khoản này. 

5. Bước 5: Xử lý kết quả kiêm định 

a) Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 
ban hành kèm theo quy trình này. 

b) Thông qua biên bản kiểm định 

Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiêu phải có 
các thành viên sau: 

- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyên; 

- Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định; 

- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định. 

Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm 
định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyên cùng ký và đóng dâu (nêu có) 
vào biên bản. Biên bản kiêm định được lập thành hai (02) bản, đại diện cơ sở hoặc 
người được cơ sở ủy quyên và kiêm định viên thực hiện việc kiêm định thang máy 
môi bên có trách nhiệm lưu giữ một (01) bản. 

c) Ghi tóm tắt kết quả kiêm định vào lý lịch của thang máy (ghi rõ họ tên kiểm 
định viên, ngày tháng năm kiêm định). 


22 CÔNG BÁO/Số 857 + 858/Ngày 21-10-2021 


d) Nhập kết quả kiểm định vào cơ sở đữ liệu để in tem kiểm định và Giấy 
chứng nhận kết quả kiểm định (nếu có quy định). 

đ) Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định thang máy đạt yêu cầu kỹ thuật 
an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định phải được 
dán ở vị trí dễ quan sát. 

e) Cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định: 

- Khi thang máy có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức 
kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thang máy trong thời hạn 05 
ngày làm việc kế từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở. 

- Khi thang máy có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện 
các bước nêu tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều § Quy trình này và chỉ cấp cho cơ 
sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thang máy không đạt yêu cầu 
kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng 
thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động 
địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thang máy. 

Điều 9. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn 

1. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ đối với thang máy lắp đặt tại 
các tòa nhà chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại, bệnh viện, khách sạn, nhà 
máy sản xuất hay tại khu vực công cộng là hai (02) năm một lần. 

2. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ đối với thang máy lắp đặt tại các 
công trình khác với công trình nêu tại khoản 1 Điều này là ba (03) năm một lần. 

3. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ đối với các thang máy đã có 
thời hạn sử dụng trên 1Š năm là một (01) năm một lần. 

4. Dựa trên tình trạng của thiết bị, thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn nêu tại 
các khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này có thể được rút ngăn do kiểm định viên 
quyết định trên cơ sở thống nhất với tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc quản lý thang 
máy. Trong trường hợp rút ngắn thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn, kiểm định 


viên thực hiện kiểm định phải ghi rõ lý do rút ngắn vào biên bản kiểm định. 


CÔNG BÁO/Số 857 + 858/Ngày 21-10-2021 23 


- Phụ lục - 
MẪU BIÊN BẢN KIÊM ĐỊNH 


(Tên tổ chức KĐ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
2i486020203600/mài , ngày... tháng... năm 20... 


BIẾN BẢN KIÊM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 
(THANG MÁY ĐIỆN/THANG MÁY KHÔNG BUÒỎÔNG MÁY/THANG MÁY 
GIA ĐÌNH/THANG MÁY THỦY LỰC)! 
SỐ:.............à.ococcceccec, 


Căn cứ vào Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy số QTKĐ: 02-2021/ 
BLĐTBXH ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 
năm 2021 của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội. 

Chúng tôi gôm: 


Đại diện tổ chức kiểm định: 


PP n ...Ẻ.ẺỐỀốẺỀẻỀốỐố ẽẺẽ hố sẽ E TU VH các tueecssf UV 23a sesvysveSa 
Ta ẻ. 65 ẽaẽ sa... TT d0 6040 1606462x41420010101a86100 
Đã tiên hành kiêm định đôi với (Tên thiệt bị):....................................-.--. 


ch... hs... hs... 


' Kiểm định viên ghi rõ tên loại thang máy được kiểm định ở phần này. 


24 CÔNG BÁO/Số 857 + §58/Ngày 21-10-2021 


L THÔNG SÓ CỦA THANG MÁY 


- Thông sô cơ bản: 


Mã hiệu: Năm chế tạo: Vận tốc định mức (m/ph): 
Nhà chế tạo: Số chế tạo: Tải trọng định mức (Kg): 
_ ¬.. Diện tích hữu ích tối đa của 
Nơi chê tạo: Sô điêm dừng: 
cabnn: 
Kiểu máy dẫn động: Mục đích sử dụng: 
- Thông số động cơ: 
Công suất: Năm chế tạo: Dòng điện định mức: 
Mã hiệu: Số seri: Điện áp: 
Hãng chế tạo: Tốc độ vòng quay: 
- Biên bản kiểm định lần trước số (nếu có):................. TÌP HỆ gx122016 36 ba 2e 
do (tên tổ chức kiểm định):................-..c-. ccc SE SE Sky eh 
thực hiện. 


II. HÌNH THỨC KIÊM ĐỊNH 

Lần đầu LÌ Định kỳ L] Bất thường L] 
HI. NỘI DUNG KIÊM ĐỊNH 
1. KIỀM TRA HÒ SƠ, LÝ LỊCH 


` Đánh giá 
STT Tên hồ sơ, tài liệu 


Có Không có 


l Lý lịch thang máy 


Giấy chứng nhận hợp quy 
(Áp dụng đối với trường hợp kiểm định lẫn đâu) 


Hồ sơ kiểm định của lần trước 
Ệ (Không áp dụng đổi với trường hợp kiểm định 
lần đâu) 


4 Hồ sơ bảo trì của lân trước 


Đi Hồ sơ bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế (nếu có) 


CÔNG BÁO/Số 857 + 858/Ngày 21-10-2021 


Đánh giá kết quả: 


Không đây đủ 


L] 


S0 HT T1 7 cá 10a eoie0ltxoavtbitibabssibstbiolenbbiluttyeitiietebeetftbepgistobobseeabeeobaBtokkses 
- Đánh giá kếtquả:  Đầyđủ L] 
2. KIÊM TRA BÊN NGOÀI 


RUN HT 2 CS x6 ee2li64001euykisettol9egbitusbshalBll6áehltoibfnntbdlirivbfEoalioipeebueilibeoifdifteebbubfaiee 


- Tính đầy đủ - đồng bộ của thang: 


- Các khuyết tật - biến đạng:........................ ---- ¿ket SE 111113 1511131111111 1111 kerk. 


Đánh giá kết quả: 


Đạt L] 


Không đạt LÌ 


3. KIÊM TRA, ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT, CHI TIẾT CỦA 


THANG MÁY 
š)] 2i: 3-77 nnẽaớốếố ca Cố CớCớaCa Ca CÔN GTỢƠớốỢỐỦ CƠ TU CỰU CÔ 
PHẢN DÀNH CHO 
HANG KIÊM ĐỊNH VIÊN 
STT ` QUY ĐỊNH 
KIEM TRA Kêt quả Không 
#3 Đạt 
thực tê đạt 
1 |Giếng thang 
m, HN cíE - Thiết bị dừng thang 
ề { ác thiệt bị | : „ : 
Si Tung 6... Đầy  đủ/không 
- |pHải có trong giêng ` . N” sấu 
Thiết bị để điều | đây đủ 
thang _ 
khiên đèn 
Kiểm tra môi trường hố |Đánh giá theo điểm Đá mø/Khô 
: ưn ñn 
- |thang: vệ sinh đáy hố,|2.1.116 QCVN 02: li — 
' Ẵ äâp ưn 
thấm nước, chiếu sáng |2019 ph 
Đánh giá theo các 
Kiểm tra việc bao che | điểm 2.1.1.11, 2.1.4.6,|Đáp ứng/Không 
— giếng thang 2.147 và 2.1.4.8| đáp ứng 
QCVN 02: 2019 


* Đối với những hạng mục kiểm tra có số liệu đo, kiểm định viên phải ghi số liệu thực tế đo 


đạc được vào cột kết quả thực tế tương ứng với hạng mục đánh giá trong biên bản kiểm định. 


Đối với những hạng mục chỉ mang tính đánh giá, thì tại cột kết quả thực tế kiểm định viên lựa 


chọn một trong các nội dung phù hợp đề đưa vào biên bản kiểm định. 


Áo) 


26 CÔNG BÁO/Số 857 + 8§58/Ngày 21-10-2021 
PHẢN DÀNH CHO 
tữN HẠNG mục ft: ĐìNH KIÊM ĐỊNH VIÊN 
KIÊM TRA l Kết quả Không 
XP Đạt 
thực tê đạt 


Kiêm tra các cửa cứu 
hộ, cửa kiêm tra 


Đánh giá theo điểm 
2.1.3 QCVN 02: 2019 


Đáp ứng/Không 
đáp ứng 


Khoảng cách theo 
phương ngang giữa bề 
mặt bên trong của vách 
giếng thang và ngưỡng 
cửa, khung cửa cabin 
hoặc mép ngoài cửa lùa 


Đánh giá theo các 
điểm 2.1.4.7, 2.2.10, 
2211 và 2.212 
QCVN 02: 2019 


Đáp ứng/Không 
đáp ứng 


Kiểm tra thiết bị kiểm soát 
đóng mở cửa tầng: kiểm 
tra tình trạng kỹ thuật, 
sự liên động của khóa 
cơ khí và tiếp điểm điện 


Đánh giá theo các 
điểm 2.2.8 và 2.2.19.3 
QCVN 02: 2019 


Đáp ứng/Không 
đáp ứng 


Chiếu sáng giếng thang 


- Chiếu sáng trên nóc 
cabin, sàn hố thang, 
tối thiểu 50 Lux 

- Chiếu sáng khu vực 
khác trong giếng thang, 


- Chiếu sáng trên 
nóc cabin, sàn hồ 
thang 
... LUX 
- Chiếu sáng khu 
vực khác trong 


tối thiêu 20 Lux giếng thang 
.... 
` Đánh giá theo điểm|Phù hợp/Không 
- |Thông gió giêng thang | ¡ ¡ 1OCvN02:2019 |phù hợp ® 


Kích thước thông thủy 
của cửa tầng 


Không gian lánh nạn ở 
đỉnh giếng thang 


Chiêu cao tối thiêu 2 m 
Chiều rộng cửa tầng 
không quá 50 mm so 
cửa cabin 

Có biển chỉ dẫn ghi rõ 
các kích thước và tư 
thế của người khi vào 
không gian lánh nạn 


- Chiêu cao:... m 


- Chiêu rộng:... m 


Có/Không có 


CÔNG BÁO/Số 857 + 858/Ngày 21-10-2021 17 

PHÁN DÀNH CHO 

HẠNG mục KIÊM ĐỊNH VIÊN 

STT n : QUY ĐỊNH : 
KIEM TRA Kêt quả Không 
£2 Đạt 
thực tê đạt 
Có biển chỉ dẫn ghi rõ 


Không gian lánh nạn ở 


hồ giếng thang 


các kích thước và tư 
thê của người khi vào 
không gian lánh nạn 


Có/Không có 


Lối vào giếng thang 


Đánh giá theo điểm 
2.1.2 QCVN 02:2019 


Đáp ứng/Không 
đáp ứng 


Kiêm tra bộ giảm chân 


Đánh giá theo điểm 
2.7QCVN 02:2019. 


Đáp ứng/Không 
đáp ứng 


Buồng máy và các 
thiết bị bên trong 


buồng máy 


Kiểm tra buồng máy và 
các thiết bị trong buồng 


Đánh giá theo điểm 


Đáp ứng/Không 


, 2.1.1.2 QCVN 02:2019 | đáp ứng 
máy 
Kiểm ta lỗi vào buồng máy, 


các cao trình trong buồng 


máy: lan can, câu thang 


Đánh giá theo điểm 
2.1.2.4QCVN 02:2019 


Đáp ứng/Không 
đáp ứng 


Kiểm tra vị trí lắp đặt 
các cụm máy, tủ điện, 
đo đạc các khoảng cách 
an toàn giữa chúng và 
với các kết cấu xây 


dựng trong buồng máy 


Đánh giá theo điểm 
2.9 QCVN 02:2019 


Đáp ứng/Không 
đáp ứng 


Kiểm tra môi trường 
trong buồng máy (nhiệt 
độ, chiếu sáng, thông gió) 


- Nhiệt độ bên trong 
buồng máy phải duy 
trì trong khoảng từ +5°C 
đến +40°C. 

- Chiếu sáng và thông 
gió Đánh giá theo các 
điểm 2.1.1.4 và 2.1.1.16 
QCVN 02:2019 


28 CÔNG BÁO/Số 857 + 8§58/Ngày 21-10-2021 
PHẢN DÀNH CHO 
tữN HẠNG mục ft: ĐìNH KIÊM ĐỊNH VIÊN 
KIÊM TRA l Kết quả Không 
£2 Đạt 
thực tê đạt 
Kiểm tra cửa ra vào|Đánh giá theo các, „ : 
: : „ : sử : Đáp ứng/Không 
-  |buông máy: cánh cửa - |điêm 2.1.1.5.4 và 2.1.22|.,„ 
`" đáp ứng 
khóa cửa QCVN 02:2019 
Kiểm tra việc bố trí các |, .. xš ¬¬ : 
, 2x z .„ Đánh giá theo điêm|Đáp ứng/Không 
- _ |bảng điện, công tắc điện . 
` : 2.9QCVN 02:2019_ lđápứng 
trong buông máy 
Kiểm tra việc đi đường 
điện từ bảng điện chính|Đánh giá theo điểm|Đáp ứng/Không 
đến tủ điện, từ tủ điện|2.9.1 QCVN 02:2019. | đáp ứng 
đến các bộ phận máy 
3 Cabin và các thiết bị 
bên trong cabin 
Chiề thông thủ 
Kích thước thông thủy HT hàn - s. 
- ¬ . tôi thiêu cho cửa tâng|h=....m 
của cửa cabIn sa. ` 
và cửa cabin là 2 m 
Chiề thông thủy|,.. .. 
- | U 0 0156 C17 Tối thiểu là 2m h=...m 


trong lòng cabin 


Tải định mức và diện tích 


hữu ích tôi đa của cabIn 


Theo Bảng 3 và Bảng 4: 
QCVN 02:2019 


Đáp ứng/Không 
đáp ứng 


Bảng hướng dẫn sử 
dụng, hướng dẫn xử lý 
sự cô thang máy 


Đánh giá theo điểm 
2.3.5.4 QCVN 02:2019 


Có/Không có 


Sô điện thoại liên lạc 
với người có trách nhiệm 


Đánh giá theo điểm 
2.3.5.4 QCVN 02:2019 


Có/Không có 


Hệ thống liên lạc khân cấp 


Đánh giá theo điểm 
2.3.5.4 QCVN 02:2019 


Có/Không có 


Kiêm tra các đâu cô 
định cáp cả phía cabIn 
và phía đôi trọng 


Đánh giá theo các 
điểm 2.4.5 và 2.4.6 
QCVN 02:2019 


Đáp ứng/Không 
đáp ứng 


CÔNG BÁO/Số 857 + 858/Ngày 21-10-2021 29 

PHẢN DÀNH CHO 

HẠNG mục KIÊM ĐỊNH VIÊN 

STT n : QUY ĐỊNH ĩ 
KIEM TRÀ Kết quả Không 
X9 Đạt 
thực tê đạt 
Nếu cửa sập thoát 


Kiêm tra cửa thoát hiêm 
trên nóc cabin 


hiểm được lắp trên 
nóc cabin thì cửa sập 
phải có kích thước tối 
thiểu 0,40 m x 0,50 m 


Đáp ứng/Không 
đáp ứng 


Kiểm tra khoảng cách 
an toàn giữa cabin vả 
đối trọng kế cả các phần 
nhô ra của 2 bộ phận trên 
không nhỏ hơn 0,05 m 


Kiểm tra thiết bị điện an 
toàn kiểm soát trạng 
thái đóng mở cửa cabin 


Không nhỏ hơn 0,05 m 


Đánh giá theo các 
điểm 2.2.17, 2.2.18, 
2.2.19, 2.2.20, 2.2.24, 
2227 và 2.228 
QCVN 02:2019 


Đáp ứng/Không 
đáp ứng 


Kiểm tra khe hở giữa 2 
cảnh cửa cabin, khe hở 
giữa cánh cửa và khung 
cabIn 


Đánh giá theo điểm 
5.3.1.4 TCVN 6396- 
20:2017 


Kiểm tra tình trạng kỹ 
thuật và hoạt động của 
thiết bị chống kẹt cửa 


Kiểm tra khoảng cách 
an toàn theo phương ngang 
giữa ngưỡng cửa cabin 
và ngưỡng cửa tầng 


Đánh giá theo các 
điểm 2.2.17, 2.2.18, 
22.19 và 2.220 
QCVN 02:2019 


Không quá 35 mm 


Đáp ứng/Không 
đáp ứng 


Thiết bị báo quá tải 


Người sử dụng phải 
được thông báo bằng 
tín hiệu nghe thấy 
được hoặc nhìn thấy 
được trong cabin 


Đáp ứng/Không 
đáp ứng 


30 CÔNG BÁO/Số 857 + 8§58/Ngày 21-10-2021 
PHÂN DÀNH CHO 
tữN HẠNG mục fif ĐìNH KIÊM ĐỊNH VIÊN 
KIÊM TRA l Kết quả Không 
£2 Đạt 
thực tê đạt 
: ‹ Đánh giá theo các điểm 
Hiên thị dừng tâng, độ WGiE TIỀN ‹JĐáp ứng/Không 
SẺ đong đi dã 2.3.4.4.1, 2.103 và dủn 
áp ứn 
CUnn Xác QUHE 255 l2104QCVN02:2019 |“?Pnẽ 
Khóa phải đ liê 
¬ T03 ĐẠI GIỤE CHÍ Đáp ứng/Không 
- | Khóa cửa động với tiệp điêm|., „ 
# ' đáp ứng 
điện an toàn 
Cường độ tối thiểu 
100 lux chiếu lên các 
thiết bị điều khiển và 
¬ Cốc VU XAZE XZ| Đán. ứng/Không 
- _ | Chiêu sáng cabIn ở độ cao I m phía trên|., „ 
NA"... sẽ 1...- 
mặt sàn ở bât kỳ điêm 
nào cách vách cabim 
không quá 100 mm 
Các cabin phải có các 
¬ lỗ thông gió ở các|Đáp ứng/Không 
-_ | Thông gió Ra cà vn là 
phân bên trên và phía | đáp ứng 
dưới cabin 
ì Thiết bị bảo vệ phòng 
ngừa cabin vượt tốc 
, › : Phù hợp/khô 
-_ | Bộ khống chế vượt tốc bINNG:21ả22. 
phù hợp 
Đánh giá theo các 
điểm 2.5.4, 2.5.5, 
` ` BỊP Phù hợp/không 
- | Bộ hãm an toàn 2.) 20s ny 220 0a|Ì..‹ 
h phù hợp 
2.5.9 và 2.5.10 QCVN 
02:2019 
Đánh giá theo điểm 
„ ' 2.5.11 QCVN 02:2019; | Đường kính cáp... 
- _ | Cáp thép 
Phụ lục E  TCVN|mm 


7550:2005 


CÔNG BÁO/Số 857 + 858/Ngày 21-10-2021 31 
PHẢN DÀNH CHO 
HAN KIÊM ĐỊNH VIÊN 
STT S HỤC QUY ĐỊNH : : 
KIEM TRA Kêt quả Không 
£2 Đạt 
thực tê đạt 


Đối trọng và khối lượng 
cân bằng, kết cấu treo, 


¬ Kệ 
kêt cầu bù và phương 
tiện bảo vệ có liên quan 
Kiểm tra khung đối trọng, 
thà hình lắp các phiến Tông giá „ các Phù hợp/không 
- l|đôi trọng trong khung, |điêm 2.4.2 và 2.4.4 bử 6 
, : ù 
việc cố định các phiến|QCVN 02:2019 phe 
trong khung 
Kiểm tra puli, đối trọng 
kéo cáp bộ khống chế 
vượt tốc: Nà : 
+ Tình trạng khớp quay - xA SỪ liệt Phù hợp/không 
- ¬—..: điêm 2.4.3, 2.4.13 và 
giá đỡ đôi trọng; phù hợp 
nH: 24.15 QCVN 02:2019 
+ Bảo vệ pull; 
+ Thiết bị kiểm soát độ 
chùng cáp. 
Kiểm kẽ các puli dẫn Ti giá theo ă. Phù hợp/không 
- |Ccáp, hướng cáp, che|điêm 2.4.3, 2.4.13 và hà h 
; ù 
chăn bảo vệ 2.4.15 QCVN 02:2019 ph uềnG 
Thiết bị treo cabin, đốiĐánh giá theo các| Đường kính cáp: 
- ltrọng hay khối lượng|điểm 2.42 và 2.4.4... mm 
cân băng QCVN 02:2019 Số nhánh cáp:... 
: Đánh giá th ắ 
Puli máy dẫn động, pulil 2 SỐ K9 €# ph hợp/không 
X -lã ng điêm 2.4.3, 2.4.13 và hà h 
1 hướn ù 
nhàn 24.15QCVN 02:2010 |P"U "9E 
ẽ Máy dẫn động và các 
thiết bị kết hợp 
Máy dẫn động và|Đánh giá theo điểm|Đáp ứng/Không 
phương pháp dẫn động |2.8.11 QCVN 02:2019| đáp ứng 


32 CÔNG BÁO/Số 857 + 8§58/Ngày 21-10-2021 
PHẢN DÀNH CHO 
HẠNG mục KIỀM ĐỊNH VIÊN 
STT về ' QUY ĐỊNH ẫ 
KIEM TRA Kêt quả Không 
£2 Đạt 
thực tê đạt 
đối với thang máy 
điện hoặc theo khoản 
2.8.15 QCVN 02:2019 
đối với thang máy 
thủy lực 
Hệ thống phanh 
(Tình trạng kỹ thuật của|Đánh giá theo điểm|Đáp ứng/Không 
phanh, má phanh, lò xo |2.6.3 QCVN 02:2019 | đáp ứng 
phanh) 
h Hệ thống điều khiến, 
thiết bị an toàn 
Kiểm tra các thiết bị|Đánh giá theo điểm|Đáp ứng/Không 
điện 2.9QCVN 02:2019_ đápứng 
Kiểm tra hệ thống điều ` 
cớ ca ; | Đánh giá theo đêm 2.10|Đáp ứng/Không 
- l|khiên và các công tặc v 
QCVN 02:2019 đáp ứng 
cực hạn 
: Đánh giá theo điểm 26|Phù hợp/không 
8 |Ray dần hướng 
QCVN 02:2019 phù hợp 
9 |Hệ thống cứu hộ 
Đánh giá theo điểm Có trang bị/ 
- _ | Cứu hộ băng tay ` 
2.11.1.1 QCVN 02:2019 [không trang bị 
` Đánh giá theo điểm|Có trang bị/ 
- _ | Cứu hộ băng điện F : 
2.11.1.2 QCVN 02:2019 [không trang bị 
Nhà sản xuất thang 
máy phải đưa ra qu 
Xã TC tang bự 
- _ | Quy trình cứu hộ trình cứu hộ thích hợp N . 
Không trang bị 


trong trường hợp xảy 


ra Sự cô 


CÔNG BÁO/Số 857 + 858/Ngày 21-10-2021 33 
PHẢN DÀNH CHO 
HAN KIÊM ĐỊNH VIÊN 
STT VI TỤC QUY ĐỊNH : : 
KIEM TRA Kêt quả Không 
£2 Đạt 
thực tê đạt 
" Điện trở cách điện, 
điện trở nối đất 
Đánh giá theo Bảng l6 
- _ |Điện trở cách điện .. MO 
TCVN 6396-20:2017 
-_ |Điện trở nối đất <4Q ..Q 
4. THỬ VẬN HÀNH 
4.1. THỨ KHÔNG TẢI 
EU HT:TT: TT. xxx it tai i00 zin ni yifi kia 11 siexaioaaiccei tai ncaiaine die 
- Đánh giá kết quả: Đạt LÌ Không đạt LÌ 
4.2. THỬ TẢI ĐỘNG 100% TÀI ĐỊNH MỨC: 
Xã 0180.45.0777. 70 mẽ cố ỐC Ca sa To NT 
- Đánh giá kết quả: 
+ Vận tốccabin: |.......... m/ph | Kết quả: Đạt L] Không đạt L] 
+ Dòng điện động cơ 
(Khi cabin đi lên/|...... ⁄..... A_ | Kết quả: Đạt L] Không đạt L] 
xuống): 
+ Độ sai lệch dừng ng : 
` : An ..K.-- mm | Kêt quả: Đạt L] Không đạt LÌ 
tâng lớn nhât: 
+ Bộ hãm an toàn tức 
thời hoặc tức thời có |............... Kết quả: Đạt L] Không đạt L] 
giảm chấn: 


34 CÔNG BÁO/Số 857 + 8§58/Ngày 21-10-2021 


4.3. THỨ ĐỘNG 125% TÀI ĐỊNH MỨC: 


mïNV///2/50.4< 277.107 7 ốc éẽ Cố CỐ 
- Đánh giá kết quả: 

+ Phanh điện từ Kếtquả:Đạt L] Khôngđạt LÏ 

+ Bộ hãm an toàn êm Kết quả: Đạt  L] Không đạt LÌ 

+ Thử kéo Kết quả: Đạt  L] Không đạt LÌ 


5. THỬ HỆ THÓNG CỨU HỘ: 
mĩ /7/7)618.7-:507770 0 ớớớớớớớNNẢỗốGớốỐTốố cố Cổ 
- Đánh giá kết quả: 
+ Thiết bị cứu hộ bằng tay Kết quả: Đạt LL Khôngđạt LÌ 
+ Bộ cứu hộ tự động (nếu có) Kết quả: Đạt LÌ Không đạt LÌ 
+ Hệ thống thông tin liên lạc (chuông, điện thoại liên lạc nội bộ) 
Kết quả: Đạt LÌ Không đạt LÌ 
IV- KẾT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ 
1. Thang máy được kiêm định có kết quả: Đạt L1; Khôngđạt LÌ 


đủ điều kiện hoạt động với tải trọng định mức:.................. (kg) 

2. Đã được dán tem kiểm định số............. HT XI TTÍ  oi646:1691012188i04236ã4i20020064e: 
3. lo 1t TBHT (HGHỆ 0D] sau 00ssssbdlli4ooeainsaslesdltGisslb86x6tsa6iy4ax8slslmagadAisdb 
Thời gian thực hiện kiến nghị:......................-- 5-2 SE E£EE+ES2E£EEEEEEEEEEEEEEEEEErkerxrkerkd 
V- THỜI HẠN KIÊM ĐỊNH 

Thời gian kiểm định lần sau: Ngày..... tháng..... năm 20....................- 2 - 5 scx+ce2 
Lý do rút ngăn thời hạn kiểm định (nếu có): .................----- +5 2+£+£s+s£++£z£x+E+zxerxez 
Biên bản đã được thông qua vào hồi.... giờ.... phút, ngày.... tháng.... năm 20...... 
Cố Ta ố ẽ ổ CC 
Biên bản được lập thành........ bản, mỗi bên giữ........ bản./ 


TÓ CHỨC, CÁ NHÂN _NGƯỜI CHỨNG KIẾN  KIÊM ĐỊNH VIÊN 


SỞ HỮU/QUẢN LÝ (Ký, ghi rõ họ và tên) (Kỷ, ghi rõ họ và tên) 
THANG MÁY 


(Ký tên và đóng dấu) 


